KHOẢNG LẶNG 


BÙ NHÌN 


Xóm người đông lên, ruộng vườn mở mang 
ra phía xóm chim. Ban đầu thì ồn, sau đó rắc rồi 
bắt đầu kéo đến. Tụi chim tranh thủ thu hoạch 
hoa lợi từ chuối, na, tới rau và rồi cả lương thực 
như ngô. Người trong xóm bèn dựng các ông Bù 
Nhìn dữ tợn, tay chân nghều ngào, khiến lũ chim 
rất sợ, không dám bén mảng. Nhưng, rồi chúng 
cũng phát hiện ra Bù Nhìn chẳng qua là thứ rơm, 
tre quen thuộc, nên lại tiếp tục đánh chén. 

Không khí thù địch lên cao. Chẳng bao lâu, vệ 
sĩ canh vườn mới xuất hiện, kết quả của thời đại 
công nghệ số: rô-bốt. Bọn “người” này tỉnh vi, 
vật liệu tốt, tư thế hiên ngang. Đặc biệt, mỗi rô- 
bốt được trang bị nhiều phương tiện chiến đấu 
với bọn chim. 

Thôi, thế là toi đời. Còn đâu rau màu, hoa 
quả... Bọn chim hết cách, đến hỏi cao kế của 
Bói-Cá. Nhiều kinh nghiệm, lại theo dõi kỹ thời 
sự công nghệ, Bói-Cá nói: 

- Chúng bay gặp kẻ thù 4.0 rồi. Không nghiên 
Bài Quang Khiêm cứu kỹ không được. Phải tìm hiểu kỹ hành vi, 
may ra mới có cách đối phó. 

Một cơ số trinh sát viên được cử ra thăm dò, về báo tình hình. 

Sẻ: Chúng bắn đủ thứ đạn súng, đứng cách 50 mét là chết hết cả rồi. 

Xóm chim xanh mặt. 

Sáo: Bọn rô-bốt khiếp lắm, thích cao là vọt cao, thích to là tự phình to. 

Cả đám lè lưỡi. 

Cò: Úi giời, ăn thua gì, bọn nó còn quát ra siêu âm. Dơi bay qua còn rụng xuống, nói 
gì chìm. 

Bọn chim chúi mặt, bịt tai. 

Chim Sâu: Lại có mùi hăng hắc, như chất độc hóa học. Cách vài chục thước đã thấy 
gián, sâu, bướm nằm la liệt. 

Khỏi phải tả nỗi kinh hoàng ám ảnh xóm chim. Nghe xong Bói-Cá bóp trán hôi lâu, 
thở dài: 

- Ghê thế này, thì hết đường rồi. Cách cuối cùng là thuê bọn Chuột có vấn. Bọn này vốn 
giỏi tránh bẫy, lại tinh nhanh. 

Quả nhiên bọn Chuột tài. Chỉ đôi bữa sau, đã thấy gửi báo cáo tư vấn: 

"Sau khi nghiên cứu thực địa, trèo cả lên cổ rô-bốt kiểm tra, chúng tôi kết luận như sau: 

1. Các rô-bốt này rất hiện đại, có khả năng đuổi đánh chỉm. 

2. Các thông tin báo cáo ngài yêu cầu xác nhận đêu sai. Các trinh sát của ngài do sợ 
quá đêu đứng nhìn rô-bốt từ khoảng cách ngoài 200 thước và tưởng tượng. 

3. Các rồ-bốt tuy rất hiện đại, nhưng từ khi ra ruộng đuối chìm vẫn chưa hê được lắp pin". 


Chấu Chàng 


ó4 Kinh tế và Dự báo 


*Thông tin bổ sung: Câu chuyện được tập hợp lại trong Ngụ ngôn Bói Cá (2021 [1]) và xuất bản tiếng 
Anh trong tập truyện ngụ ngôn trào lộng có tựa đề The Kingfisher Story Collection năm 2022 [2]. 


References 
[1] Hoàng, V. Q. (2021). Ngụ Ngôn Bói Cá. https://books.google.com/books?&id=kycrEAAAOQBA 


[2] Vuong, Q. H. (2022). The Kingfisher Story Collection. https://www.amazon.com/dp/B0BG2NNHY6 


